PHỤ LỤC I 

TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT NGÀY QUỐC TẾ TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN CỦA CÁC 
HÀNH VI BẠO LỰC VÌ LÝ DO TÔN GIÁO HAY NIÊM TIN 

(Bản dịch Dự thảo ngày 13/5/2019 của BPSOS, Nghị quyết này đã được Đại Hội đông 
Liên Hợp Quốc chính thức thông qua vào ngày 18/5/2019) 


United Nations 


A/73/L.85 



General Assembly 


Distr.: Limited 

13 May 2019 
Original: English 


A/73/L.85 
Phiên họp thứ 73 
Biên bản 74 

Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyên 

Brazil, Ai Cập, Jordan, Nigeria, Pakistan, Phân Lan, Hoa Kỳ: Nghị quyết dự 
thảo* 


Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân của các Hành Vi Bạo Lực 
vì Lý Do Tôn Giáo hay Niềm Tin 


Thưa Đại Hội Đòng, 

Tái khẳng định các mục đích và nguyên tắc được ghi khắc trong Hiến Chương 
Liên Hợp Quốc và Tuyên Ngôn Quốc Tế về Quyền Con Người, cụ thể là quyền tự do 
tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, 

Quan tâm sâu sắc đến các hành động thiếu khoan dung và bạo lực vì lý do tôn 
giáo hay niềm tin đang tiếp diễn đối với các cá nhân, bao gồm những người thuộc 
các cộng đồng tôn giáo, các nhóm tôn giáo thiểu số trên toàn thế giới, và đến số 
lượng và cường độ gia tăng của các vụ việc mà thường mang bản chất tội phạm và 
có thể mang các đặc tính quốc tế, 

Nhắc lại rằng các Nhà Nước có trách nhiệm chủ yếu là phát huy và bảo vệ các 
nhân quyền, bao gồm nhân quyền của những người thuộc về các nhóm tôn giáo 
thiểu số, bao gồm quyền tự do thực hành tôn giáo hay niềm tin của họ, 

Thừa nhận rằng các cuộc tranh luận cởi mở, xây dựng và tương kính về tư 
tưởng, cũng như cuộc đối thoại giữa các tôn giáo, các niềm tin và các văn hóa ở cấp 
địa phương, quốc gia, khu vực và quốc tế, có thể đóng một vai trò tích cực trong 
việc chống lại sự hận thù, kích động và bạo lực mang tính cách tôn giáo, 


1 




Tái khẳng định vai trò tích cực mà quyền thực hành tự do ý kiến và biểu đạt và 
sự tôn trọng đày đủ đối với tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt thông tin có 
thể đóng góp cho sự củng cố dân chủ và chống lại sự bất khoan dung tôn giáo, và 
tái khẳng định thêm rằng việc thực hành quyền tự do biểu đạt mang theo với nó 
các bổn phận và trách nhiệm đặc biệt, phù hợp với Điều 19 của Công ước Quốc Tế 
về Quyền Dân Sự và Chính Trị, 

Nhấn mạnh rằng quyền tự do tôn giáo hay niềm tin, tự do ý kiến và biểu đạt, 
quyền tự do tập hợp ôn hòa và quyền tự do lập hội có mối quan hệ liên lập, tương 
quan và củng cố cho nhau, và nhấn mạnh rằng vai trò mà các quyền này đóng góp 
cho việc đấu tranh chống lại mọi hình thức bất khoan dung và phân biệt đối xử vì 
lý do tôn giáo hay niềm tin, 

Cũng nhấn mạnh rằng các Nhà Nước, các tổ chức khu vực, các cơ chế nhân 
quyền quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan tôn giáo, giới truyền thông 
và xã hội dân sự trong tổng thể có một vai trò quan trọng trong việc phát huy sự 
khoan dung và tôn trọng sự đa dạng tôn giáo và văn hóa và trong việc phát huy và 
bảo vệ nhân quyền phổ quát, bao gồm tự do tôn giáo hay niềm tin, 

Thừa nhận sự đóng góp tích cực của các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự 
có liên quan trong việc thúc đẩy sự đối thoại, sự thấu hiểu và nền văn hoá hoà bình 
giữa các tôn giáo và các văn hoá, 

Ghi nhận sự hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực cũng như các 
tổ chức khác trong việc thúc đẩy sự đối thoại giữa các tôn giáo và các văn hóa, và 
cũng ghi nhận công tác của Liên Minh LHQ của các Nền Văn Hoá (United Nations 
Alliance of Civilizations) trong việc thúc đẩy sự đối thoại giữa các văn hóa trong 
lĩnh vực này, 

Lên án mạnh mẽ bạo lực và các hành động khủng bố tiếp diễn nhắm vào các cá 
nhân, bao gồm những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số, trên cơ sở hoặc 
dưới danh nghĩa tôn giáo hay niềm tin, và nhấn mạnh tầm quan trọng của biện 
pháp ngăn ngừa ở cấp cộng đồng một cách toàn diện và bao quát, có sự tham gia 
rộng rãi của nhiều tác nhân, bao gồm xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo, 

Tái khẳng định sự lên án dứt khoát đối với tất cả các hành động, các phương 
thức và các thực hành sự khủng bố và sự cực đoan mang tính bạo lực dễ dẫn đến 
khủng bố, trong tất cả các hình thức và sự biểu hiện của nó, tại bất cứ nơi đâu và 
bởi bất kỳ ai, do bất kể động cơ nào, 

Nhắc lại rằng sự khủng bố và sự cực đoan bạo lực vốn dĩ và khi mà dẫn đến 
khủng bố, trong mọi hình thức và sự biểu hiện của nó, không thể và không nên liên 
hệ đến bất kỳ tôn giáo, quốc tịch, văn hóa hay nhóm sắc tộc nào, 

Phản đối mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực nhắm vào các cá nhân trên cơ sở tôn 
giáo hay niềm tin của họ cũng như bất cứ hành động nào như thế mà nhắm vào 
nhà ở, doanh nghiệp, tài sản, các trường học, các trung tâm văn hóa hay các nơi 
thờ phượng, cũng như mọi hành động tấn công nhắm vào hoặc ở trong các địa 
điểm tôn giáo và đền thờ trong sự vi phạm luật quốc tế, 

Ghi nhận rằng chung sức củng cố việc thực thi các chế độ pháp lý bảo vệ các cá 
nhân khỏi sự phân biệt đối xử và các tội gây hận thù, tăng cường các nỗ lực giữa 
các tôn giáo, các niềm tin và các văn hóa và mở rộng giáo dục nhân quyền là những 


2 



bước khởi đầu quan trọng nhất để chống lại các vụ việc bất khoan dung, phân biệt 
đối xử và bạo lực đối với các cá nhân trên cơ sở tôn giáo hay niềm tin, 

Cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc cung cấp sự trợ giúp và hỗ trợ thích 
hợp cho các nạn nhân của các hành vi bạo lực vì lý do tôn giáo hay niềm tin cũng 
như các thành viên trong gia đình họ theo quy định của luật khả dụng, 

1. Quyết định lấy ngày 22 tháng 8 làm Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân 
của Bạo Lực vì Lý Do Tôn Giáo hay Niềm Tin; 

2. Mời tất cả các Nhà Nước Thành Viên, các tổ chức liên quan trong hệ thống 
Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế hay khu vực khác, cũng như xã hội dân sự, 
bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân và khu vực kinh thế tự nhân cử 
hành tưởng niệm Ngày Quốc Tế theo cung cách phù hợp, 

3. Yêu cầu Tổng Thư Ký thông báo nghị quyết này đến tất cả các Nhà Nước 
Thành Viên, các tổ chức trong hệ thống Liên Hợp Quốc và các tổ chức xã hội dân 
sự để cử hành tưởng niệm cho phù hợp. 


3 




PHỤ LỤC II 

THÁNH LỄ: CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU BỊ BÁCH HẠI 


1. Nghi thức Thánh lễ: Cầu cho các Kitô hữu bị bách hại (Sách lễ Rôma, trang 925) 

2. Kinh Tiền tụng: Kinh Tiền tụng chung V (Sách lễ Rôma, trang 65) 

3. Lời nguyện tín hữu: 

1. "Anh em đã được kêu gọi để hưởng tự do". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi 
người trên thế giới được hưởng nền hòa bình và tự do đích thực, đặc biệt, quyền 
tự do tôn giáo của mọi người luôn được tôn trọng và bảo vệ. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

2. " Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ." Chúng ta 
cùng càu xin Chúa cho những người đang bị bách hại vì sống niềm tin của mình, 
cách riêng là những Kitô hữu, luôn được Chúa nâng đỡ ủi an. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

3. " Không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa". Chúng ta cùng cầu xin Chúa 
cho các nhà lãnh đạo quốc gia, đặc biệt là các nhà lãnh đạo Việt Nam, luôn ý thức 
quyền bính được trao cho mình là để phục vụ người dân và làm cho đất nước ngày 
càng thái bình thịnh vượng. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 

4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong Giáo phận chúng ta luôn luôn 
hiệp nhất với nhau, để cùng nhau loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người. Đặc 
biệt, xin Chúa cho công cuộc xây dựng Giáo phận luôn được tiến triển thuận lợi, 
được sự hợp tác từ những nhà hữu trách và toàn thể Dân Chúa. 

Chúng ta cùng cầu xin Chúa. 


4 



PHỤ LỤC III 

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ 

CẦU NGUYỆN CHO CÁC NẠN NHÂN BỊ BẠO HÀNH vì LÝ DO TÔN GIÁO 

Nhân ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân 
bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin 22/8 


Kính thưa cộng đoàn, 

Tháng 3/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi toàn thể Giáo hội cùng cầu nguyện 
cho quyền của các cộng đồng Kitô hữu được nhìn nhận. Đức Thánh Cha đã nói: "Có thể có 
những khó khăn để chúng ta tin, nhưng ngày nay có nhiều người tử vì đạo còn hơn cả ở 
những thế kỷ đầu tiên. Họ bị bách hại vì họ dám nói lên sự thật và loan báo về Chúa Giêsu 
Kitô cho xã hội hôm nay". 

Tình trạng bách hại này đặc biệt xảy ra tại những nơi mà tự do tôn giáo chưa được bảo 
đảm. Tuy vậy, tình trạng bách hại này cũng xảy ra tại các quốc gia chỉ bảo vệ tự do và nhân 
quyền trên lý thuyết và trên giấy tờ. 

Tiếp nối ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngày 28/5/2019, Đại Hội Đồng Liên Hiệp 
Quốc đã quyết định chọn ngày 22/8 hằng năm là ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân 
bị bách hại vì lý do tôn giáo hay niềm tin. 

Hòa chung trong tâm tình đó, hôm nay toàn thể Giáo Hội Việt Nam nói chung và mọi thành 
phần Dân Chúa tại giáo phận Hà Tĩnh nói riêng cùng hiệp ý dâng thánh lễ cũng như cử 
hành giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để hướng tới các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn 
giáo hay niềm tin. 

Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đồng Kitô giáo cũng như những tín đồ thuộc các tôn 
giáo khác, đặc biệt là những cộng đồng đang bị bách hại, cảm nhận được rằng Đức Kitô, 
Đấng Tạo Hóa luôn gần gũi với họ, và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. 


1. Thờ lạy 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con nhận biết Danh Chúa, 
và khai mở cho chúng con đường dẫn tới hạnh phúc viên mãn là sự sống đời đời trên quê 
trời. Nhưng để đạt tới niềm hạnh phúc viên mãn đó, Chúa mời gọi chúng con cần phải vác 
thập giá theo chân Chúa mỗi ngày. Thập giá mà chúng con - là những Kitô hữu, cũng như 
những anh em thuộc các tôn giáo khác đã, đang và sẽ vác, và phải vác mỗi ngày đó là những 
đau khổ, những khó khăn, những bắt bớ, đòn roi, bị cấm cách, và cũng không thiếu người 
bị bức tử chỉ vì họ dám sống và giữ vững niềm tin của chính mình. 

Lạy Chúa, tự do tôn giáo là một quyền Thiên định, thế nhưng vì ý thức hệ vô thần, vì sự 
tham lam ích kỷ của con người, mà ngay tại một số nước trên thế giới và tại quê hương 
Việt Nam chúng con đây nhiều Kitô hữu, nhiều tín đồ của các tôn giáo khác gặp rất nhiều 
khó khăn, bị bắt bớ tù đày, bị trù dập, bị ngăn cản sống và biểu lộ niềm tin của mình. Đó 
cũng là một hình thức tử đạo trong thời đại mới. Ngày hôm nay, chính Đức Giêsu Kitô vẫn 
đang tiếp tục chịu đau khổ. "Bị chối bỏ và bị bách hại". 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì say mê Chúa Kitô, say mê cái được của sự vĩnh cửu, nhiều 
người đã chấp nhận những mất mát tạm thời, mất công, mất của, mất thì giờ, mất cả tương 
lai, mất người thân và nhiều khi mất cả mạng sống... Họ tin rằng cuối cùng chẳng có gì mất 


5 



cả, mọi sự họ mất vì thầy Giêsu, họ đều được nhận lại gấp trăm. Mất tạm thời để giữ được 
mãi mãi, từ bỏ chính mình để tìm lại cái tôi trong suốt hơn, ngời sáng hơn. Chúng con 
thâm tín rằng, niềm tin là thứ không một thế lực, thể chế chính trị nào dù tàn bạo, dù độc 
tài tàn ác tới đâu cũng không bao giờ cướp được. Nhưng bản tính con người yếu đuối hèn 
mọn, xin Chúa ban sức mạnh và ơn nâng đỡ của Ngài để chúng con hiên ngang vững tiến 
giữa phong bão táp của sự bách hại bằng nhiều cách thế khác nhau đang vây bủa chúng 
con. 


2. Lời Chúa 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 23-26) 

(Xin mời cộng đoàn đứng lên nghe Lời Chúa) 

Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác 
thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn 
ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế 
giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và 
những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh 
quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần." 

Đó là Lời Chúa. 

(Mời cộng đoàn ngồi) 

Suy niệm 

Kính thưa cộng đoàn, 

Nhiều lần Đức Giêsu cảnh báo về những sự bách hại mà các môn đệ phải chịu trong thế 
gian: bị bách hại vì sống công chính, bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như 
đồ xấu xa vì Danh Chúa, bị nộp cho các hội đồng và bị đánh đập trong các hội đường để 
làm chứng cho Chúa... 

Nếu đủ công tâm mà nói, Kitô hữu cũng là những con người tốt lành, người đời cũng có 
thể nhận ra nhiều nét đẹp trong cộng đoàn của những người môn đệ Đức Giêsu, và người 
đời cũng nhìn thấy những cái hay trong cung cách sống đạo của người Công giáo. Thế thì 
tại sao người môn đệ của Đức Giêsu lại bị một số người thù ghét? Tại sao họ lại không 
được lòng đối với một số nhà cầm quyền? Tại sao thế gian lại thù ghét những người môn 
đệ của Đức Giêsu? 

- Lý do thứ nhất: Kitô hữu luôn xác tín căn bản nhất, rằng chỉ có Thiên Chúa mới là tuyệt 
đối, mọi sự khác trong cuộc đời chỉ là tương đối. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng làm chủ linh hồn 
và thân xác con người, mới là Đấng đáng cho con người kính thờ. Còn những uy quyền 
chính đáng khác của thế gian, đáng được tôn trọng chứ không đáng được Kitô hữu đặt lên 
hàng tuyệt đối. Xác tín này dễ đụng chạm đến những kẻ quyền thế. Nhất là những người 
nắm quyền lại chủ trương vô thần, độc tài, toàn trị không chấp nhận Thiên Chúa, vì thế 
mà những người tin vào Chúa có nguy cơ bị thù ghét và bách hại nhiều nhất. 

- Lý do thứ hai: căn tính ngôn sứ mà mỗi Kitô hữu thể hiện trong cuộc sống của mình. 
Đó là người môn đệ Đức Giêsu được sai vào giữa lòng thế giới không chỉ để sống như một 
người công dân mẫu mực riêng phần mình, nhưng còn mang trên vai trách nhiệm xây 
dựng một xã hội tốt đẹp mẫu mực, để thăng tiến những giá trị Tin Mừng, để xây dựng một 
xã hội của tình huynh đệ và yêu thương. Xác tín tốt đẹp này đôi khi đặt môn đệ Đức Kitô 
đứng ở thế đối kháng với những giá trị phản Tin Mừng đang còn đầy dẫy trong xã hội như 


6 



gian dối, bất công, tham nhũng, xa hoa, đồi trụy, tội lỗi... Bằng cách sống tốt lành của mình, 
các Kitô hữu bị ghét chỉ đơn giản vì họ không chịu làm điều gì xấu, không chịu thỏa hiệp 
với cái xấu của người khác. Cung cách sống công chính và trong sạch của Kitô hữu đích 
thực biến họ thành cái gai trong mắt người khác, nhất là những người đang bước đi trên 
đường nẻo bất chính. Sự hiện diện của những người công chính không khác gì một lời kết 
án dành cho họ. 

Chính Đức Giêsu đã giải thích điều này thật rõ ràng: "Giả như anh em thuộc về thế gian, thì 
thê'gian đã mến thương cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và chính 
Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, nên thế gian thù ghét anh em". 

Đứng trước tất cả sự thù ghét của thế gian, thậm chí bị bắt bớ và bị giết hại vì đã sống công 
chính. Đức Giêsu dạy mỗi người chúng ta đừng lấy cái ác chống lại cái ác nhưng "hãy yêu 
kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em". Không dễ để thanh thản và bình an 
tha thử cho người làm hại mình, nhưng đó là đòi hỏi mà Đức Giêsu mời gọi những ai đi 
theo Ngài, để mỗi người chúng ta trước hết không trở thành nạn nhân của chính sự thù 
oán, căm ghét trong lòng. Và trên hết, như Đức Giêsu nói, khi tha thứ, chúng ta "trở nên 
con cái của Cha, Đấng ngự trên trời". 

Các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã dám sống, chết cho niềm tin của mình là 
những chứng nhân anh dũng cho những giá trị tốt đẹp của Tin Mừng và cho tình yêu Chúa 
Kitô giữa lòng dân tộc. Các ngài đã sống và hành xử như người môn đệ của Đức Giêsu. Nếu 
lòng anh dũng giúp các vị tử đạo bình thản đón nhận cái chết không run rẩy, không quỵ 
lụy khóc than, thì lòng bao dung thử tha mới là đặc tính phân biệt vị tử đạo với những vị 
anh hùng. 

Các tín hữu chỉ thực sự chết vì đạo nếu họ biểu lộ được tình yêu, lòng nhân ái, sự bao dung 
của Tin Mừng. Các thánh tử đạo Việt Nam chắc chắn không đồng ý với bản án bất công của 
nhà cầm quyền, nhưng như Đức Giêsu trên thánh giá vẫn cầu nguyện cho quân lính giết 
hại mình, thì các vị tử đạo Việt Nam cũng một lòng bao dung thứ tha. Các ngài không một 
chút bất mãn tức tối, không một chút oán ghét hận thù, khuôn mặt của các ngài vẫn toát 
lên nét dịu hiền thông cảm. Các ngài tràn trề hân hoan ngước nhìn về trời cao vì trong 
thâm tâm, các ngài tin tưởng rằng: cái chết tử đạo là cái chết vinh quang, sẽ khai mở cho 
các ngài vào cuộc sống mới muôn đời bất diệt. 

Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam và nhờ lời chuyển cầu của các ngài, chúng ta xin 
Chúa nâng đỡ và an ủi chúng ta trong những thời khắc khó khăn thử thách. Xin Chúa giúp 
chúng ta hiểu giá trị của Tin Mừng và ban ân sủng giúp chúng ta can đảm sống chứng tá 
cho những điều cao quý hơn. 


3. Đền tạ 

- "Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 118) 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây để cùng dâng lên 
Chúa lời tung hô chúc tụng, tri ân cảm mến vì biết bao hồng ân Chúa đã tặng ban. Chúng 
con biết rằng tất cả những gì chúng con có đều do ơn Chúa ban, chúng con không có công 
trạng gì. Thực tế cuộc sống, nhiều khi chúng con chỉ tạ ơn Chúa trước những sự việc thuận 
lợi hoặc những ơn ban theo ý mình. Giờ đây, chúng con xin Chúa ban thêm cho chúng con 
một ân huệ, đó là cho chúng con một quả tim biết ơn trước cả những điều không vừa ý 
mình. Xin cho chúng luôn biết nhận ra những ơn lành của Chúa ban trong mọi biến cố vui, 
buồn, sướng, khổ của đời sống thường ngày. 


7 



- Niềm tin vào Chúa là một ân huệ Chúa ban cho chúng con một cách nhưng không, và 
Chúa muốn chúng con sống và minh chứng niềm tin đó bằng chính hành động và cả cuộc 
sống của chúng con dù khi thuận lợi hay khi gặp khó khăn bách hại, xin cho chúng con 
luôn hiên ngang dám sống và dám chết với niềm tin mà Chúa đã ban cho chúng con. 

- Mặc dù không mong muốn hay tìm kiếm nhưng thời nào cũng có những cuộc bách hại, 
và trong hoàn cảnh đó, Giáo Hội lại càng cần những chứng nhân. Vì càng bị bách hại người 
tín hữu càng được tôi luyện mình nên tốt hơn, và là dịp thuận lợi để làm chứng cho niềm 
tin của mình. Chắc chắn khi chúng ta dám làm chứng cho sự thật, dầu ở môi trường nào 
cũng là đối kháng lại với thế gian nên sẽ gặp những chống đối, quy chụp, bách hại,... Chúng 
con tạ ơn Chúa đã ban Đức tin cho chúng con và đã cho chúng con lời hứa "phàm ai tuyên 
xưng Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên nhận người ấy trước mặt các 
thiên thăn của Thiên Chúa" (Lc 12,8), để chúng con dám làm chứng cho niềm tin ấy. 


4. Cầu xin 

- Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, xin thương đến tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng con, 
cho những người lãnh đạo đất nước luôn biết đặt trách nhiệm, lương tâm của một con 
người với lòng thiện tâm vì lợi ích của mỗi người dân, vì quê hương đất nước, vì các quyền 
căn bản của con người, nhất là quyền tự do tôn giáo được tôn trọng, để những tín đồ của 
các tôn giáo được sống trong tự do thờ phượng và tìm được bình an đích thực. 

- (Luôn đọc lời câu nguyện này đê cầu cho Giáo phận) Lạy Chúa, Giáo phận Hà Tĩnh 
chúng con mới được thành lập, khởi đi từ muôn vàn khó khăn. Xin Chúa ban ơn soi sáng cho 
Đức Giám mục, các linh mục, tu sỹ nam nữ, chủng sinh và mọi thành phần Dân Chúa luôn 
anh dũng trong Đức tin, kiên trì trong Đức cậy, bền bỉ trong Đức mến để cùng nhau hiệp 
lòng xây dựng Giáo phận ngày càng vững mạnh và tràn đầy yêu thương. Xin Chúa cũng soi 
lòng mở trí cho những người hữu trách, biết tôn trọng quyền lợi của Giáo phận, để việc xây 
dựng cơ sở vật chất của Giáo phận được tiến hành thuận lợi nhằm thông qua đó, việc phục 
vụ con người được tốt hơn. 

- Chúng con xin dâng lên Chúa những anh chị em đang bị bách hại vì đạo Chúa ở khắp nơi 
trên thế giới, những anh chị em bị bệnh tật, bị bỏ rơi, nghèo túng và những trẻ em bị xúc 
phạm nhân phẩm... Xin Chúa ban cho những người bất hạnh đó được nhiều người giúp 
đỡ, ngõ hầu xã hội này được công bằng, liên đới và yêu thương hơn. 

- Lạy Chúa, xin che chở, an ủi, bênh vực cho con cái Chúa, trên quê hương chúng con và 
trên nhiều quốc gia khác, đang bị bách hại vì đức tin. Xin giúp chúng con trung tín và mạnh 
mẽ khi người ta cười nhạo chúng con chỉ vì chúng con tin theo Ngài. 

- Chúa Giêsu dạy các môn đệ: "anh em hãy cầu nguyện cho kẻ bách hại anh em.", Lạy Chúa 
Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn mời gọi mỗi một người trong chúng con đừng bao giờ chọn 
việc trả thù hay oán giận làm phương tiện. Nhưng luôn biết cầu nguyện cho những kẻ 
muốn làm điều ác cho mình để ngăn chặn chiến tranh và đem lại hòa bình và luôn ý thức 
đó là con đường nên thánh của tín hữu Chúa Kitô. 

- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biết rằng thế gian sẽ ghét chúng con. Chúa cũng biết rằng chúng 
con yếu đuối và bất lực. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con can trường trước những 
khó khăn thử thách trong cuộc đời. Xin gìn giữ chúng con để chúng con trung thành theo 
Chúa dù có bị thiệt thòi, khinh chê, chống đối. 

- "Cầu nguyện chính là thuốc giải độc để chống lại hận thù, chống lại cuộc chiến tranh. Nếu 
ai đó không thích bạn, hãy cầu nguyện cho họ, bởi vì lời cầu nguyện tha thiết sẽ thắng 


8 



vượt cái ác và mang lại hòa bình." Xin cho chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa trong mọi 
trạng huống của cuộc đời, ngay cả khi chúng con bị bách hại vì danh Ngài. 

- Lạy Chúa, ngày hôm nay còn có một hình thức bách hại mới mà Giáo Hội hoàn vũ, đặc 
biệt Giáo Hội Việt Nam cũng đang phải đối diện, đó chính là sự bách hại bởi truyền thông 
xã hội. Ngày ngày, có nhiều giám mục, linh mục đã trở thành "các vị tử đạo” bởi truyền 
thông xã hội, khi các ngài mạnh dạn lên tiếng nói cho sự thật và bảo vệ công lý. Có những 
người lên tiếng chống lại việc tàn phá môi trường, bảo vệ người dân... đã bị truyền thông 
cắt xén, bóp méo và tìm cách loại trừ và bị quy chụp với nhiều tội danh xấu xa. 

Xin cho chúng con biết đón nhận tất cả như lời mời gọi bước theo Chúa trên con đường 
Thập Giá - con đường của tình yêu, tha thứ - để nhờ đó chúng con biết chiến đấu để bảo 
vệ chính nghĩa, biết vững vàng trước thử thách khó khăn, biết hy sinh quên mình trong 
công cuộc bảo vệ công lý và thăng tiến phẩm giá con người. Amen./. 


5. Kết thúc 

Này con là đá... 


9 



